Top 4 chân váy công sở hot nhất hiện 
nay 


Chân váy công sở luôn là món đồ thời trang không thể thiếu của các cô nàng hiện 
đại. Bởi chúng vừa thanh lịch, sang trọng lại dễ mix&match với hàng nghìn kiểu 
dáng, biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Và dưới đây là 5 mẹo từ Coldzy 
giúp bạn tìm được chiếc váy ngắn công sở hoàn hảo cho mình trong mùa hè này. 
Xem chỉ tiết : tại đây 


Website : https://thoitrangcoldzy.com/ 
Chân váy công sở dáng đuôi cá trẻ trung 


Đây là kiểu váy khá quen thuộc với mọi chị em phụ nữ. Mẫu chân váy công sở này 
có phần trên ôm sát hông giúp phái đẹp khoe khéo chiếc váy suôn mượt với những 
đường cong quyến rũ kết thúc bằng phần đuôi váy xòe nhẹ nhàng, tạo cảm giác 
điệu đà, bồng bềnh và cực kỳ nữ tính. 


2 


Bên cạnh đó, váy đuôi cá đẹp có nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng. Và tùy theo 
phong cách mà các cô gái sẽ lựa chọn mẫu váy công sở đẹp phù hợp nhất để giúp 
che đi dấu vết. Với những bạn có chiều cao lý tưởng và đôi chân thon, hãy chọn 
chân váy công sở có tay dài tôn lên vóc dáng. Đối với những bạn có bắp đùi thon 
hoặc chiều cao hạn chế, hãy chọn một chiếc váy đuôi cá thoải mái, dài đến đầu gối 
che đi khe ngực của bạn. 


Chân váy công sở dáng xòe 


Đặc điểm của mẫu váy công sở dáng dài này sẽ mang đến cho người mặc vẻ sang 
trọng, nữ tính của một quý cô công sở hiện đại, năng động. Thiết kế đặc biệt phần 
ôm eo và loe dần xuống dưới sẽ khéo léo che đi đôi chân và bắp chân thô ráp để 
làm nổi bật đường cong của phái đẹp, khiến vòng eo của họ thon gọn hơn. gọn nhẹ . 


Bên cạnh đó, kiểu dáng váy xòe rất đa dạng từ kiểu dáng cơ bản, màu sắc trơn cho 
đến kết hợp họa tiết bắt mắt. Ngày nay, sự sáng tạo là không giới hạn. Thiết kế 
chân váy công sở dài xòe đơn giản cùng đuôi cá cách điệu tạo nên tổng thể hài hòa, 
cá tính nhưng vẫn rất thư thái trong gió. 


Œ 


Chân váy công sở bút chì 


Chân váy bút chì đẹp luôn được coi là chuẩn mực của thời trang công sở và xuất 
hiện rộng rãi ở mọi nơi làm việc. Mẫu chân váy bút chì gồm những đường may 
thẳng, thon gọn ôm sát hông người mặc, tôn lên vẻ đẹp quý phái của các quý cô 
công sở. Mẫu váy công sở sang trọng này thường có chiều dài trung bình đến đầu 
gối hoặc cao hơn đầu gối một chút, có thể nhận thấy sự cần thiết trong thời trang 
chân váy công sở. 


Đặc biệt, đây còn là dáng váy vô cùng dễ phối khi bạn chỉ cần chọn bất kỳ một 
chiếc áo sơ mi trắng nào mix cùng chiếc chân váy công sở bút chì này đều sẽ đem 
đến cảm giác chuyên nghiệp, lịch sự và thanh lịch cho người mặc. 


